
THE HÌ NHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



Tăng cơ bắp bằng trái cây, tại sao 

T ác giả & Quân Lương 

Lo lắng về việc quá tải đường tructose và cacbohydrat có thể sẽ khiến nhiều người bỏ qua những lợi ích không nhỏ 
của trái cây, thậm chí nhiều vận động viên thể hình còn dành cho trái cây một cái nhìn khá tiêu cực. Tuy nhiên, những 
lựa chọn dưới đây có thế đem đến cho những người dam mê cơ bắp một lợi thế không nhỏ so với những người hoàn 
toàn không sử dụng. Sau đây chúng tôi giới thiệu đến các bạn 6 loại trái cây phát triển cơ bắp tốt nhất. 



1 . Chuối 






Khởi đầu danh sách là một trong những loại trái cây giàu cacbohydrat - chuối. Hãy ăn chuối cùng với bữa sáng của 
mình, điều đó sẽ giúp cho co thể của bạn được nạp đầy glycogen, đồng thời ngăn chặn quá trình suy nhược co bắp. 
Bạn cũng có thể biến chuối thành một thành phần bố sung cho protein shake sau mỗi buổi tập để nạp lại năng 
lượng. Chuối cũng là một loại hoa quả nối tiếng vì trữ lượng kali của mình, một chất điện phân cần thiết cho quá trình 
co co. 

2. Việt quất 



Các nhà thực phẩm học tại đại học Cornell, New York đã chỉ ra rằng việt quất hoang dã chứa một lượng lớn chất 
chống oxy hóa, và quá trình đông lạnh sẽ giúp khóa chặt các dưỡng chất trên. Vì vậy, đừng ngần ngại khi bố sung 
quả việt quất hoang vào khấu phần shakes, cháo yến mạch hay sữa chua của bạn. 


3. Táo 



"Một quả táo mỗi ngày giúp bạn tránh xa được cái bụng khống lồ". Những kết quả nghiên cứu đã chỉ ra một hợp chất 
nằm trong vỏ táo được biết đến với cái tên axit ursolic có thể đấy nhanh quá trình đốt cháy chất béo cũng như tăng 
cường khối lượng co. Đồng thời táo cũng có chỉ số glyxemic (một loại chỉ số phản ánh tốc độ làm tăng đường huyết 
sau khi ăn các loại thực phẩm giàu bột đường) ít hơn rất nhiều so với các loại quả khác sẽ biến táo thành lựa chọn 
hoàn hảo trước khi luyện tập. Tuy vậy, bạn cũng phải cấn thận với phần vỏ táo. EWG - một tố chức phi chính phủ 
hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe tại Mỹ đã tìm ra bằng chứng cho thấy táo chứa nhiều chất hóa học trong quá trình 
nuôi trồng nhiều hơn các loại quả khác. 

4. Quả bơ 



Mỗi quả bơ chứa một lượng lớn chất xơ, lên tới 1 3 gam một quả. Đối với những người luyện tập thể hình đang trong 
quá trình ăn kiêng giàu protein có thể sẽ bỏ qua chất xơ, nhưng ngược lại, chính chất xơ đã được chứng minh hiệu 
quả của mình trong việc giảm mỡ bụng (giảm lượng đường trong máu và giảm lượng mỡ tích tụ), vì vậy hãy cố gắng 
bố sung chất xơ vào mọi lúc, bằng quả bơ. Bơ cũng là loại quả đi đầu trong thành phần chất béo chưa bão hòa có 
ích cho tim mạch. Hãy dùng quả bơ cùng với bánh quy lúa mạch đen hay đơn giản chỉ là thêm một chút vào khấu 


phần ăn tối của bạn. 


5. Dưa hấu 



Là nguồn cung cấp của rất nhiều amino axit liên quan tới quá trình sản sinh nitơ monoxit (NO), dưa hấu còn giúp tăng 
cường lượng máu lưu thông tới các cơ bắp, cho phép cơ có thể hấp thụ nhiều dưỡng chất có tác dụng hồi phục và 
các hợp chất anabolic. Đồng thời, amino axit Citrulline trong dưa hấu cũng có tác dụng làm giãn mạch máu như 
thuốc viên Viagra vậy. 


6. Quả kiwi 



Chứa lượng vitamin c nhiều hơn quả cam, đương nhiên kiwi sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn trong việc loại bỏ chất béo 
khỏi cơ thể của bạn. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại đại học bang Arizona đã cho thấy hiệu quả của vitamin c 
trong việc đốt cháy chất béo khi tập luyện. Vitamin c là thành phần quan trọng trong quá trình tống hợp cacnitin, 
một phân tử không thể thiếu giúp oxy các axit béo. 


Nguồn: Báo Thể thao Việt Nam 


Xem thêm: 

• Hướng dẫn nấu món cánh gà giúp tăng cơ bắp cho người tập thể hình 

• 7 7 gợi ý dinh dưỡng giúp tăng cơ 


• Thực đơn tăng cơ bắp cho người tập thể hình 


í 


Thích 4-íoì "Lihe' / '^Su&re* 1 


1- 

LU 

LU 

£ 

1- 

% 

f c H 1 A SẺ 

©PIN 1 T 

G + c 1 R L c E 


THỄ HÌ NHNAIUI.COM 

No PAIN NO GAIN 


Có thể bạn thích 



Hướng dẫn nấu món cánh gà giúp tăng... 



4 loại bột đậu cho các bạn nam tập ... 



1 3 thực phẩm dinh dưỡng giúp bạn gi... 


Bài sau 

Bí quyết để có thể hình đẹp - xả cơ và Siết cơ hiệu quả 


> 


Bài trước 






14 Bài tập bụng buổi sáng cùng Niv Zinder 


< 


Gửi email bài đăng 


này 
0+1 +1 


BlogThislChia sẻ lên TvvitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

Recommend this on Google 


1 nhận xét 


Google+ 


^ Thêm nhận xét 


Nhận xét hàng đầu V 


© 


Ớ 



Quân Lương qua Google+ 8 giờ trước - Được chia sẻ công khai 

Tăng cơ bắp bằng trái cây, tại sao không ? 

Lo lắng về việc quá tải đường ữuctose và cacbohydrat có thể sẽ khiến nhiều người bỏ 
qua những lợi ích không nhỏ của trái cây, thậm chí nhiều vận động viên thể hình còn 
dành cho trái cây một cái nhìn khá tiêu cực. Tuy nhiên, những lựa chọn dưới đây có thể 
đ... 


+1 -Trả lời 


Bạn tìm gì hôm nay... 



TRÒ CHƠI TẬP THỂ HÌNH 



Trò chơi thể hình vui nhộn 

Hãy cùng Thể Hình Nam rèn luyện cho anh chàng này nhé!... 




XEM NHIÊU NHẤT 




Bài tập thân trên của "ông hoàng body" Joe Manganiello 



4 mẫu lịch tập dành cho các bạn nam yêu thích thể hình 



1 5 bài tập kết hợp cho lưng xô săn chắc 










Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 



Video 1 6 bài tập thể hình giúp nam giới có khuôn ngực tuyệt đẹp 



Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



14 Bài tập bụng buổi sáng cùng Niv Zinder 








9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hơn thịt 


THƯ MỤC 


BÀI TẬP BỤNG 

BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI 

BÀI TÂP 
CHÂN 

BÀI TÂP 
TAY 

BÀI TÂP TỔNG 
HỢP 

BÀI TẬP VAI 

NGHỈ NGƠI 

NHAC TÂP THỂ 
HÌNH 

TÂP THỂ HÌNH 
NHÀ 


BÀI TẬP BÀI TẬP ĐÙI 

CỔ TRƯỚC 


DỊNH DƯỠNG THỂ ĐỘNG TÁC PLANK 

HÌNH 


TẠI V[DEO THỂ 

HÌNH 


BÀI TẬP BÀI TẬP MÔNG ĐÙI 

LƯNG 


ĐỘNG TÁC SQUAT ĐỘNG TÁC 
YỎGA 


BÀI TẬP BÀI TẬP PLANK 

NGỰC 

BÀI TẬP SQUAT 


LỊCH TẬP THỂ 
HÌNH 


KHỎEĐẸP.VN 


• 1 0 thực phẩm gây mụn trứng cá tốt nhất nên hạn chế ăn uống 

Mụn chính là những nỗi ám ảnh lớn nhất của cả nam giới lẫn nữ giới. Mụn khiến bạn... 

• Tống hợp 30 kiểu tóc ngắn uốn xoăn cực xinh cho bạn gái 

Bạn đang muốn chọn cho mình kiểu tóc ngắn đẹp? Bạn phân vân không biết nên duỗi, uốn cúp... 

• Tống hợp các kiểu vẽ eyeliner hot và phù hợp từng dáng mắt 

Eyeliner có rất nhiều kiểu vẽ khác nhau. Nếu bạn gái chỉ biết vẽ kiểu eyeliner đon giản thì... 

• 1 0 Công dụng của nấm linh chi không phải ai cũng biết 

Nấm linh chi từ lâu được xem là vị thuốc quý từ thiên nhiên giúp bồi bố sức khỏe... 

• 1 0 cách trị mụn bọc nhanh nhất và cực kỳ hiệu quả ngay tại nhà 

Bạn đang tìm kiếm cách trị mụn bọc nhanh nhưng chưa được? Mụn bọc gây ra nhiều triệu chứng... 


THỂ HÌNH 










ÂM NHẠC - "MÓN ĂN" KHÔNG THẾ THIẾU CHO NGƯỜI TẬP THẾ HÌNH 


I Gơugic™ Tim kiêm Tuy Chinh 


Bài ngẫu nhiên 


SMITH MACHINE BENCH PRESS - ĐẨY TẠ ĐÒN MÁY SMITH 
— ' 14.03.2016-0 Comments 

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Smith Machine Bench Press. Học kỹ thuật đúng cho bài tập này qua... 


DECLINE DUMBBELL FLY - NẰM GHẾ Dốc XUỐNG DANG TẠ ĐÔI 
. 15.03.2016 -OComments 

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Decline Dumbbell Fly. Học kỹ thuật đúng cho bài tập này qua phim,.. 


ẸL ^ 6 BÀI TẬP CHO NGỰC NỞ SĂN CHẮC CHO NAM HIỆU QUẢ NHẤT 
ị 1 6.1 1 .201 5 - Comments Disabled 

Không nam giới nào thích một vòng ngực mềm nhũn cả. Hãy loại bỏ nó đi và tạo cho mình co ngực đầy sức... 


Bài mới 



8 BÀI TẬP Cơ BẢN Tại phòng GYM giúp Cơ NGựC nở phồng 


Khi nhắc đến thể hình nói chung và tập ngực nói riêng, nhiều người... 

2 ị Bí QUYẾTđỂ Có thể hình ĐẸP - Xả Cơ và siết Cơ hiệu quả 

TAM* í 


Nhiều bạn tập thể hình còn mơ hồ về khái niệm xả cơ (Bulking) và siết... 
3 f Ỵ TĂNG Cơ BẮP BẰNG TRÁI CÂY, TạI sao không ? 


Lo lắng về việc quá tải đường tructose và cacbohydrat có thể sẽ khiến... 


Bài yêu thích 






PHƯƠNG PHÁP giảm mỡ hiệu quả bằng 10 loại thực phẩm quen thuộc 
30.01 .201 6 - Comments Disabled 

Tết Bính Thân 201 6 sắp tới rồi, công sức luyện tập thể hình cả năm có thể đổ sông đổ biển vì mấy ngày này do... 


’ LÝ DO KHÔNG NÊN ĐỂ BUNG ĐÓI TỚI PHÒNG TÂP 

NGĐỂNPHÒNGT 

23.03.201 6 - 0 Comments 

Để bụng đói tới phòng tập, là một vấn đề mà nhiều bạn mắc phải. Một số lý do mà mọi người bỏ qua bữa ăn... 


' CÔ GÁI 'CHƠI TRỘI' MẶC BI KIN 1 XUỐNG ĐÁY BIẾN TẬP THỂ HÌNH 
1 3.04.201 6 - 0 Comments 

Những hình ảnh của cô người mẫu Kathryn Brovvn mặc bikini xuống biển đẩy tạ khiến nhiều người xem thích... 


Copyright © 201 5 - Thể Hình Nam 




